LINH CHI 
Nguyen Duy Chinh 


Chao mừng các ban đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


LINH CHI 





Nguyên Duy Chinh 
LINH CHI 


N goại sử chép rang trong một tiệc tân niên đãi các sứ than 
ngoại quốc, Từ Hi thái hậu nhà Thanh đã tổ chức một bữa ăn 
gồm tổng cộng 365 món, kéo dài bảy ngày đêm, mỗi ngày 
có một món đặc biệt. Bảy món cho bảy ngày là Linh Chỉ, 
tượng tỉnh, sơn dương trùng, chuột bạch bao tử, óc khi, 
trứng công, và heo sữa (nhũ tru). Bữa tiệc kéo dài từ sáng 
mồng một đến mồng bảy tháng giêng. Những món ăn đãi 
thực khách dĩ nhiên là câu kỳ không phải chỉ vì bào chế 
công phu mà còn cả tìm tòi, săn bắt hay nuôi dưỡng rất kỹ 
lưỡng. Thế nhưng Linh Chi là cái gì ma được đưa lên hàng 
đầu trong danh sách của thực đơn 365 món? Phải chăng đó 
là những cái nấm màu đen si, bóng nhay mà chúng ta van 
thấy người ta để hàng rổ trong các tiệm thuốc bắc ở Nam 
Cali? Lē đâu Linh Chi lai dễ dàng đến thế. 

Không, chính loại nấm đó tên gọi Linh Chi, là dược thảo 
đứng đầu trong Thần Nông Bản Thảo Kinh. Bản Thảo Kinh 
tên nguyên thủy là Thân Nông Ban Thảo Kinh, được hình 
thành vào khoảng cuối đời Đông Hán, là của người sau thác 
danh họ Thần Nông sáng tác. Tác phẩm này tập hợp những 
kinh nghiệm về dược vật từ đời Hán trở về trước, tất cả 365 
loại, trong đó thực vật chiếm đa số (252 vị), kế là động vật 
(67 vị) và sau cùng là khoáng thạch (46 vị) và có thể coi là 
cuốn sách về dược học đầu tiên của Trung Hoa. Cuốn kinh 
này chia các vị thuốc ra làm ba loại, thượng, trung và hạ 
phẩm. Linh Chi là dược loại đứng đầu của thượng phẩm, trên 


cả nhân sam, là một dược thao được xem là kỳ diệu, có rất 
nhiều hiệu năng, dùng lâu không hại, có thể giúp người ta 
diên niên trường thọ. Thời trước chỉ có vua chúa và vương 
hầu biết tới chứ người bình dân thì chỉ nghe mà không mấy 
khi được gặp. 

Cây nấm đó còn mang nhiều huyền thoại còn lạ lùng hơn cả 
nhân sâm. Người ta bảo rằng nấm này chỉ mọc tại những 
khu rừng hoang vu, vào thời điểm nhất định, mà không phải 
là người có duyên phận lớn thì không gặp được. Những khối 
ngọc tạc theo hình chiếc nấm này gọi là ngọc như ý, tượng 
trưng cho sống lâu, ta thấy nơi tay các tiên ông trong tranh 
cổ. 

Linh Chi đã được biết từ nhiều ngàn năm trước. Tần Thủy 
Hoàng muốn kiếm những cây nấm này nên sai đạo sĩ Từ 
Phúc đem 1500 đồng nam, 1500 đồng nữ dong thuyền ra 
Đông Hải tìm thuốc trường sinh. Phái đoàn đó ra đi mà 
không thấy trở về, không biết vì mất tích ngoài biển cả hay 
vì không kiếm ra nên sợ không dám về phục mệnh. Có 
thuyết cho rằng họ đã định cư trên quần đảo Phù Tang và là 
tổ tiên của người Nhật hiện nay. Trong lịch sử không biết bao 
nhiêu người đã tìm cách gây giống và trồng loại nấm này 
nhưng đều thất bại. Mãi tới năm 1971, hai nhà bác học 
người Nhật tên la Yukio Naoi va Zenzaburo Kasai, giáo sư 
của phân khoa nông nghiệp, đại học Kyoto mới thành công 
trong việc gây giống và người ta mới sản xuất được vị thuốc 
này một cách qui mô. Từ đó Linh Chi được trồng và sử dụng 
trong việc bào chế chứ không chỉ là huyền thoại. 

Hiện nay, thế giới hàng năm sản xuất vào khoảng 4300 tấn, 


trong đó riêng Trung Hoa trồng khoảng 3000 tấn còn lai là 
các quốc gia Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, 
Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka. Nhật Bản tuy 
tìm ra cách trồng nhưng nay chỉ sản xuất khoảng 500 tấn 
mỗi năm, đứng sau Trung Hoa. Kỹ nghệ trồng Linh Chi ngày 
càng phát triển, và tại Việt Nam nhiều nhà nông nghiệp học 
cũng đã nghiên cứu và thiết lập một trại trông va bào chế 
Linh Chi ở Saigon từ năm 1987. 

Linh Chi, viết theo kiểu phiên âm Trung Hoa Lingzhi hay 
Lingchih, tên Nhật reishi, tên khoa học ganoderma lucidum, 
là một loại nấm thuộc họ đa khổng (polyporaceae), thường 
mọc trên những cây mục. Thời xưa người ta chỉ có thể tìm 
thấy nấm trong rừng, trên những núi cao chứ không cách gì 
gây giống được. Có sách lại nói là Linh Chi chỉ tìm thấy ở 
phía tây núi Thái Hàng. Chính vì thế mà cây nấm này càng 
mang nhiều truyện thần kỳ. Trong truyện Bạch Xà tinh, Linh 
Chi có tác dụng cải tử hoàn sinh, làm cho người chết có thể 
sống lại được. Vì chưng người ta còn gọi là Linh Chi thảo nên 
nhiều tác giả đã cho rằng đây là một loại cây cỏ. Thực ra, 
như trên đã nói, Linh Chi là một loại nấm. 

Trong thiên nhiên, nấm này thường chỉ có nơi rừng ram, ít 
ánh sáng và độ ẩm cao. Những cây thường có Linh Chi là 
cây mận, dẻ (pasania), và guercus serrata. Tuy nhiên trong 
hàng vạn cây già, chỉ có độ hai ba cây có Linh Chi. Vì thế 
nấm này rất hiếm trong dạng thiên nhiên. Hơn thế nữa, nấm 
tìm được thường không mấy khi nguyên vẹn mà hay bị sâu 
bọ cắn nát. Vỏ ngoài của Linh Chi rất cứng, nên việc nẩy 
mầm càng thêm khó khăn và việc tìm được cây nấm trở 


thành huyền thoại. Khi may mắn kiếm được, người ta 
thường phải dấu cả người thân và coi như một gia bảo. Mỗi 
khi kiếm được loại nấm này, cả vùng đó mở hội ăn mừng và 
lập tức loại dược thảo quí dược này được đem tiến cung. 
Linh Chi càng huyền bí khi người ta còn đặt cho nó cái tên 
vạn niên Linh Chi, cho rằng ai ăn được nó sẽ trường sinh bất 
tử. 

Tuy nhiên phần chúng ta nhìn thấy ở cây nấm chỉ là bộ phận 
nổi, vì chính cây nấm là phần nằm ngầm trong thớ gỗ, có 
tên khuẩn ti thé (mycelium), là những đường dây chang chit, 
giống như rễ cây có nhiệm vụ hút chất bổ nuôi thân. Và khi 
nào điều kiện còn thuận tiện, phần ngầm này tiếp tục phát 
triển và nẩy ra những cánh nấm. Những cây nấm này là một 
bộ phận tái biến chế (recyclers) quan trọng trong thiên 
nhiên vì nó làm gia tăng tiến trình hủ nát của thảo mộc, góp 
một phần quan trọng vào môi trường chúng ta đang sống. 
Những cây cỏ sẽ biến thành mùn nuôi sống các cây khác. 
Không có những cây nấm, thế giới sẽ chỉ là một bãi rác 
khổng lồ, chất đầy những vật liệu chết, mà phải mất một 
thời gian rất lâu mới tiêu đi được. 

Linh Chi có nhiều hình dạng khác biệt, có cái hình nấm 
nhưng mũ nấm không tròn mà nhăn nheo, có thứ giống như 
trái thận, có thứ lại hình giống như sừng hươu. Theo Thần 
Nông Bản Thảo có 6 loại Linh Chi, mỗi loại có một công năng 
đặc biệt. Thanh chi (xanh) vị toan bình, giúp cho mắt sáng, 
bổ can khí, giúp cho an thần, nhân thứ, dùng lâu sẽ thân thể 
nhẹ nhàng, thoải mái. Xích chi (đỏ), vị đắng, chủ vị, ích tâm 
khí, tăng trí tuệ. Hắc chi (den) ích thận khí, khiến cho đầu óc 


tinh tường. Bach chi (trắng) ich phế khí, làm cho trí nhớ dai. 
Hoàng chi (vàng) ích tì khí, an thần, trung hòa. Tử chi (tím 
đỏ) bảo than, ích tinh, làm cứng gân cốt, da tươi đẹp. Cả sáu 
loại đều có công năng giúp người ta thân thể khinh linh, tiêu 
sái, trẻ mãi không già, trường thọ. 

Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân viết là “dùng lâu, 
người nhẹ nhàng, không già, sống lâu như thần tiên”. Nói 
chung, Linh Chi bổ đủ ngũ tạng, nhưng mỗi loại bổ một 
khác. Tuy nhiên những biện biệt trong Thần Nông Bản Thảo 
xem ra chỉ thuần lý, dựa trên ngũ hành, ngũ sắc để luận hơn 
là được thử nghiệm thực tế. Màu xanh thuộc mộc, chủ can 
nên thanh chi bổ gan, màu trắng thuộc kim, chủ phế nên 
bạch chi bổ phổi, màu đen thuộc thủy, chủ thận nên bổ 
thận, màu vàng thuộc thổ, chủ tì vị nên bổ tì. Những tác 
dụng và hậu quả đều do đó hệ luận đó mà ra. 

Gần đây khi tìm được cách gây giống, những khoa học gia 
Nhật Bản chứng minh được rằng những cây nấm màu sắc 
khác nhau không phải vì khác loại mà chỉ vì môi trường và 
điều kiện sinh hoạt khác nhau. Thay đổi điều kiện người ta 
có thể có được đủ sáu loại từ cùng một giống. 

Kỹ nghệ trồng Linh Chi 

Tiến trình nẩy mầm của Linh Chi mọc hoang và do người 
trồng không khác gì nhau. Linh Chi không thể nào trưởng 
thành nếu không có những điều kiện tối ưu gần với điều kiện 
thiên nhiên ở những nơi tìm thấy giống nấm này. Linh Chi 
mọc hoang thường phẩm chất không được tốt mấy vì không 
phải ở đâu cũng có những điều kiện môi sinh lý tưởng. Hơn 
nữa, Linh Chi hoang lại hay bị các loại bệnh tật nên thường 


ít khi nguyên ven. Người ta trồng Linh Chi thường theo ba 
phương pháp chính: cấy trên các khúc gỗ, cấy trong chai lọ 
hay ống nghiệm, và cấy trong bồn lớn. 

Trong ba mươi năm qua, nhiều cuộc thí nghiệm đã được tiến 
hành để tìm xem phương pháp nào hiệu quả nhất và gặt hái 
được loại phẩm chất tốt hơn cả. Theo những kết quả thu 
lượm được, việc trồng Linh Chi trên thân cây có kết quả 
nhất. Tuy nhiên, ngoài việc chọn gỗ, nhiều yếu tố khác cũng 
ảnh hưởng nhiều đến phẩm chất của cây nấm, đó là: giống 
đã chọn (strain), phương pháp cấy (method of cultivation), 
mùa thu hoạch (harvest time) và cách bào chế (treatment). 
Chọn giống: Có nhiều loại giống trong việc trồng nấm nhưng 
bao gồm ba loại chính GYN, GYK và GYG. Mỗi loại giống, tai 
nấm (pileus) lại có nhiều màu sắc, mỗi màu có công dụng 
bổ ích khác nhau. Loại GYN có đủ năm màu, đỏ, xanh, đen, 
vàng, trắng trong khi loại GYK chỉ có màu vàng nhạt và GYG 
có màu trắng ngà. 

Phương pháp trồng: Người ta thấy là tác dụng y học của Linh 
Chi nằm trong lớp bào tử (hymenium) nên loại nấm nào cho 
nhiều bào tử là loại nấm tốt. Để đạt được kết quả đó, nhiều 
nguyên tắc phải tôn trọng chẳng hạn như phải trồng bằng 
gỗ khúc (wood logs), trong những điều kiện nảy nở thiên 
nhiên (nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, thán khí, gió và vi khuẩn 
trong mùn). Một trong những nguyên tắc quan trọng là phải 
làm sao cho cây nấm càng gần thực tế càng tốt chứ không 
quá nhân tạo. Ở Nhật người ta dùng loại gỗ sồi (oak) tên là 
Kashi và Kunugi còn ở Việt Nam thì dùng cây cao su. Người 
Nhật đã tìm ra một phương pháp tương đối hoàn hảo, gọi là 


phương pháp MIKEI, là phương pháp trồng Linh Chi đỏ thông 
dụng nhất. Phương pháp này do gia đình họ Mayasumi, một 
gia đình đã có quá trình chuyên về trồng nấm trong hơn một 
trăm nam qua, thực hiện. Người ta tháp một mảnh Linh Chi 
vào cây gỗ, sau đó đem cả khúc gỗ vào trong nhà kính, 
được kiểm soát tỉnh vi bằng máy móc để giữ cho mọi điều 
kiện nảy mầm luôn luôn tối hảo. 

Thu hoạch đúng mùa: mọi loại thực vật đều có một cao 
điểm để thu hoạch, là thời kỳ tập trung cao độ mọi năng lực, 
theo lý luận Đông phương là đầy đủ tinh khí thần. Thời kỳ 
này là thời kỳ thu hoạch thích hợp nhất, và cũng chính là lợi 
điểm của việc trồng Linh Chi vì người ta có thể tính toán 
được thời khắc. Chỉ có những cây nấm tốt nhất, hình trái 
thận mới được thu hoạch. 

Bào chế đúng cách: Linh Chi có khả năng chống lại bệnh tật 
cao hơn cả khi được dùng tươi, và đó là lợi ích mà người ta 
muốn khai thác. Vì thế, việc bào chế để Linh Chi giữ được 
công năng đó là một điều cần thiết. Để cho khỏi mục nát, 
nhà trồng tỉa phải xấy khô nhưng phương pháp xấy, tàng trữ 
và bảo trì phải được thi hành đúng cách. Phương pháp mới 
nhất là hấp Linh Chi bằng nhiệt độ thấp (80o C) trong ba tới 
bốn giờ cho bốc hết hơi nước còn trong cây nấm. Sau đó 
nấm được xay thành bột và ninh trong nước để rút hết tinh 
túy ra. Nước cốt đó lại được đun sôi ít nhất ba lần và dùng 
phương pháp chân không để xấy khô, làm thành viên hay 
đóng chai. 

Công dụng cua Linh Chi 

Theo giáo sư Hiroshi Hikino, một bác học chuyên về dược 


thảo thi Linh Chi là một trong những vi thuốc bổ quan trong 
nhất trong Đông y. Các thầy thuốc đã dùng Linh Chi trong 
các chứng mệt mỏi, suy nhược, tiểu đường, các chứng bệnh 
về gan, và nhiều chứng thuộc hệ thống đề kháng của cơ 
thể. Theo Lý Thời Trân trong Bản Thảo Cương Mục thì Linh 
Chi có tác dụng bổ tâm khí, chữa các chứng nhói ngực. Hiện 
nay, Linh Chi được dùng để giảm áp huyết, kích thích sự làm 
việc của gan, tẩy máu, và giúp cơ thể chống lại các chứng 
lao lực quá độ. Trong một mức độ nào đó, Linh Chi có tác 
dụng giải độc trong cơ thể. 

Ngoài ra Linh Chi còn được dùng để chữa bệnh mất ngủ, lở 
dạ dày, tê thấp, suyễn, sưng cổ họng. Người ta cũng không 
thấy có phản ứng phụ hay tác dụng xấu nào khi dùng lâu. 
Người Trung Hoa hiện nay còn dùng Linh Chi để cho da mặt 
thêm min, có lẽ là do các chất hormone trong loại nấm này. 
Nhiều y gia Nhật Bản lại dùng Linh Chi trong các loại thuốc 
trị rụng tóc. Vì tác dụng bổ khí và làm tăng hệ thống miễn 
nhiễm của cơ thể, người ta còn dùng Linh Chi để phụ với các 
loại thuốc trị ung thư. Bác sĩ Fukumi Morishige, một chuyên 
gia giải phẫu tim đang nghiên cứu công dung của Linh Chi 
trong việc trị bệnh ung thư tại viện Linus Pauling Institute of 
Science & Medicine, Hoa Kỳ, cho biết là dùng Linh Chi chung 
với sinh tố C liều lượng lớn (megadose) có tác dụng mạnh 
hơn vì sinh tố C giúp cho việc hấp thụ dược tính của Linh 
Chi. Nhiều trường hợp chữa lành hay thuyên giảm bệnh đã 
được bác sĩ Morishige trình bày trên các tập san y học. 
Những công dụng của Linh Chi vẫn đang được tiếp tục 
nghiên cứu, dùng đơn lẻ hay dùng chung với các loại dược 


thao khac. Hau nhu Linh Chi cé thé dung dé chüa rat nhiéu 
chứng bệnh khác nhau nên người ta da đặt cho cái tên nấm 
trường sinh. 

Ở Trung Hoa, Linh Chi được trồng chính yếu tại mười khu 
vực, bao gồm vùng ngoại ô Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Thiết Kim, 
và An Huy. Người Tàu thường trồng nấm trong bao vinyl để 
sản xuất qui mô, cho số lượng nhiều. Họ cũng còn theo 
phương pháp trồng trên gỗ của Nhật nhưng không thông 
dụng lắm. Trên thế giới, người Trung Hoa vẫn là sắc dân chủ 
yếu tiêu thụ các sản phẩm về Linh Chi. Hiện nay trên thị 
trường có bán đủ loại từ nấm nguyên dạng đến bột, capsule, 
hay gói trà, hoặc ngâm trong rượu. Ngoài ra họ còn dùng 
Linh Chi trong các loại thức ăn. 

Trong vòng năm mươi năm qua, con người đã tìm ra được 
những loại thuốc có sức đề kháng cao với vi trùng từ một số 
cây nấm hay mốc trong đó có những loại trụ sinh đầu tiên 
như penicilin, tetracycline, aureomycin. Kỹ nghệ trồng nấm 
cung cấp cho chúng ta một số thực phẩm đồi dào chất đạm 
và sinh tố. Việc trồng nấm để làm thuốc cũng ngày càng 
tinh vi. Chính nhờ đó người ta đã phục hồi lại được một vị 
thuốc mà chỉ hai mươi năm trước còn là huyền thoại vì chỉ 
nghe mà không may ai được thay bao giờ. 

Tháng 12, 1998 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2004 


